Tổ chim bói cá đúng là công trình lao động công 
phu 


TS. Nguuên Minh Hoàng 
Tp. HCM, 1-5-2024 


Chim bói cá thường được nhắc đến qua những đoạn hội thoại đùa, mang tính sảng khoái 
sau các công việc nghiên cứu nghiêm túc, tức là tốn sức làm và nghĩ. Đùa vừa làm giãn tỉnh 
thần, cũng lại có thê mang đến năng lượng suy nghĩ tiếp. Cứ căng thắng mãi sẽ rất chóng 
cạn kiệt sức. Vậy nên năm ngoái, mới có bài trên báo Khoa học & Phát triển [1]. 


Đầu tiên, tôi tiếp cận với chim bói cá như thé, có khởi nguồn từ những mẫu chuyện ngụ 
ngôn tiếng Việt [2] (tức là từ trước khi bản tiếng Anh xuất hiện). Những mâu này cũng được 
đọc ít nhất vài lần mỗi chuyện. 


Nhưng có một vài chỉ tiết, đến tận ngày Quốc tế Lao động hôm nay, tôi mới phát hiện ra và 
lấy làm thú vị. Ở trong chuyện “Dinh cơ” [2] có nói tới việc Bói Cá tiên sinh vào hang ở, sau 
các nỗ lực xây tô kiêu chim sâu, chim gáy bát thành. Lúc đọc, tôi nghĩ chắc tác giả đùa cho 
vui (vì câu chuyện nào trong đó cũng đùa). 


Nhưng, sau khi tìm hiểu các Youtube viđéo của các bạn trẻ lang thang trong thiên nhiên 
[3-4], phát hiện tổ bói cá, tôi mới biết, là việc nói Bói Cá tiên sinh ở trong hang đất bờ đê là 
hoàn toàn dựa trên tập tục sinh sóng, làm tô, ấp trứng, nuôi con của loài chim bói cá. 
Không phải là một chỉ tiết hư cầu ra cho vui! 


Cụ thể hơn, trong mầu vidéo [4], bạn trẻ còn dùng smartphone đề soi phát hiện ra ít nhất 4 
trứng, đang được ấp, nằm sâu trong hang chim bói cá đang Ở. (Sau đó, bạn â ấy dừng không 
đào sâu hơn đề tránh gây ảnh hưởng việc ấp trứng, một ý thức môi trường rất đáng hoan 
nghênh.) 


Xem kỹ mới thấy, công trình đào hang của bói cá khá công phu, và có tính toán cần thận. 

Ví dụ, đất ở nơi đào hang làm tô không thẻ quá cứng, chặt, chắc... vì như thế sẽ rất tốn công 
sức. Hang đào phải khá sâu mới an toàn. Khi đào sâu vào trong, vẫn phải đủ rộng rãi để 
sinh hoạt, đẻ và ấp trứng. Chưa kẻ, nếu đàn con có lớn lên (về kích thước cơ thẻ) thì vẫn 
phải đủ chỗ cho chúng, khi chưa biết bay và tự lập. Trong thiên nhiên có rất nhiều phép 
tính chi lï mà rất... tự nhiên. Trên phương diện lao động, hoàn toàn đáng đề gọi mỗi tổ (hay 
hang/đường hàm) chim bói cá là công trình lao động công phu. 


© Œ Ò tT] 


Đào Xem Tổ Chim Bói Cá - Bây Rắn Đã Lên Hàng | Dân Tộc Tây Bắc Tv 


Dân Tộc Tây ©® 
TA ¬ 


148K subscribers 


& 


Hình. Một công trình bói cá trong có vài trứng đang ấp. Trích từ [4]. 


Đối với người sinh ra, lớn lên ở thành phó, hiểu biết này có giá trị. Với tôi điều này càng giá 
trị, vì loài chim này có liên hệ khá đặc biệt với công việc [5]. Trong một bài viết bình cuốn 
ngụ ngôn trên tạp chí Kinh tế & Dự báo, tác giả ÑP Tri có nói rất chí lý về ý nghĩa giáo dục 
với trẻ em, và thậm chí gợi ý cả sản xuất truyện tranh thiếu nhi [6]. Nhớ tới đây, tôi thấy 
mình giống với... trẻ em thành thị hơn là một người nghiên cứu. 


Ký ức với trẻ em sẽ lâu bèn và có ảnh hưởng lâu dài nếu đến từ thiên nhiên lý thú, thân 
thuộc quanh ta. Đến một cách tự nhiên, xuất hiện đề tạo nên sự tò mò, quan sát và suy 
nghĩ. Anh Trị đã đúng khi tôi đọc được bài viết về một tổ chim bói cá khác, hăn sâu vào trí 
nhớ người viết Đăng Ngọc trên báo Đại Đoàn Kết L7]. Hang bói cá này được đào ở thành 
giếng nước đá ong mới hoàn thành, trong sự ngỡ ngàng của tác giả. Như thé, hắn là công 
trình còn công phu hơn nhièu, vì đất đá ong chắc chắn sẽ chặt và cứng, khó đào hơn những 
vách đất mềm trong các vidéo [3-4] ta xem ở trên. 


References 


[ri] Hoàng, N. M. (2023). Truyện ngụ ngôn Bói Cá. https://khoahocphattrien.vn/kham- 
pha/truyen-ngu-ngon-boi-ca/20231005090726624p1c87o.htm 


[2] Hoàng, V. Q. (2o21). Ngụ Ngôn Bói Cá. https://books.google.com/books? 
&dd=kycrEAAAQBAJ 


[3] Thiện, T. T. (2o23).Chim Bói Cá Làm Tổ Trong Bờ Đất Có 2 Con. https:// 
www.youtube.com/watch?v=vUaKosEzQT4a 


[4] Dân Tộc Tây Bắc Tv. (22o4). Đào Xem Tổ Chim Bói Cá - Bẫy Rắn Đã Lên Hàng. 
https://www.youtube.com/watch?v=a6Z43ong4gE 


[5] Vuong, Q. H., & Nguyen, M. H. (2023). Kingfisher: Contemplating the connection 
between nature and humans throuph sclence, art, literature, and lived experlenees. 
Pacffc Conseruation Biologu, 30(1), PC23044. https://doI.org/10.1071/PC23044 


[6] Tri, N. P. (2o23). Ngụ Ngôn Bói Cá: Tập truyện cho cả trẻ em và người trưởng thành. 
https://kinhtevadubao.vn/ngu-ngon-boi-ca-tap-truyen-cho-ca-tre-em-va-nguoi-truong- 
thanh-269oz1.html 


[7] Ngọc, Ð. (2o24).Giếng đá ong và chim bồng chanh. https://daidoanket.vn/gieng-da- 
ong-va-chim-bong-chanh-1o278266.html 


